Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay
Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng
Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim khô cằn giá băng
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối anh em về
Này người yêu ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Này thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh người ơi
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối anh em về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Này thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh người ơi
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để trắng lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi
Để em biết anh cần em
Này thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay em khao khát một giấc mơ
Em đã yêu anh
Anh đã yêu em
Người ơi
Uh huh